Kinh nghiệm mua camera giám sát an ninh cho gia đình 


Nhu cầu lắp đặt camera giám sát an nỉnh cho gia đình ngày 
càng tăng cao. Tuy nhiên, để lựa chọn được một sản phẩm 
camera cần dựa vào nhiều yếu tố. Dưới đây sẽ là một số kinh 
nghiệm giúp các bạn dễ dàng lựa chọn cho gia đình một sản 
phẩm camera giám sát an ninh tốt nhất, hiệu quả i nhất. 


cho gia đình 


@® fptcameroigvn đ ) fbcom/camera fptvn 


Xác định nhu cầu cân quan sát 
Mỗi sản phẩm camera được sản xuất với chức năng khác nhau tùy 
thuộc vào nhu cầu quan sát. Tăng cường an ninh hoặc giám sát con 
nhỏ, cha mẹ lớn tuổi là hai mục đích chủ yếu đối với những khách 
hàng có nhu cầu lắp đặt camera an ninh cho gia đình. Đối với camera 
sử dụng cho gia đình thì nên chọn những loại camera nhỏ gọn, kiểu 
bán cầu để đảm bảo tính thẩm mỹ cho không gian sống. 

Xác định chính xác vị trí muốn giám sát 

Lựa chọn một sản phẩm camera phù hợp với khu vực và môi trường 
giám sát không chỉ giúp tăng hiệu quả giám sát an ninh mà còn đảm 
bảo camera hoạt động ổn định, tăng tuổi thọ cho thiết bị. Đối với khu 
vực ngoài trời thì nên ưu tiên những dòng camera có chất liệu vỏ đạt 
chuẩn IP66 kháng bụi, kháng nước và trang bị công nghệ chống ngược 
sáng. Còn với khu vực lắp đặt trong nhà thì các bạn nên ưu tiên những 
thiết bị camera có khả năng xoay để tối ưu khả năng quan sát. 


Lựa chọn tiêu cự camera 

Tiêu cự camera có thể hiểu là mức độ phóng đại mà ống kính camera 
có thể đạt được. Hay nói cách khác, tiêu cự chính là khoảng cách từ 
tâm thấu kính đến điểm cảm biến hình ảnh. Thông thường, camera 
giám sát an ninh lắp đặt cho gia đình thường lựa chọn loại camera có 
tiêu cự dao động từ 2.5 đến 3mm. Trong đó, tiêu cự càng nhỏ thì góc 
quay càng rộng, tiêu cự 2.8mm trên camera của FPT có thể thu hình 
với góc quay lên đến 106 độ. 

Chọn độ phân giải 

Độ phân giải của camera quyết định đến chất lượng hình ảnh. Đa số 
các camera thế hệ mới sẽ có độ phân giải cao hơn, tùy vào phân khúc 
giá. Khi lựa chọn camera giám sát cho gia đình thì độ phân giải Full 
HD 1080p là lý tưởng nhất để đảm bảo các tính năng khác của camera 
như chức năng cảnh báo, nhận diện khuôn mặt hoạt động trơn chu. 
Tuy nhiên, độ phân giải của camera càng cao thì càng tốn dung lượng 
lưu trữ. 


Danh sách camera 


@®) fptcamerdiq.vn 


f) fbcom/camerafptvn 


Chọn camera có dây hay không dây 

Camera có dây và camera không dây là hai dòng camera phổ biến 
nhất hiện nay. Trong đó, camera không dây vẫn được nhiều gia đình 
ưa chuộng hơn. Với phương thức kết nối qua wifi nên những chiếc 
camera wifi không dây sẽ là dòng camera tối ưu nhất cho gia đình. 
Camera không dây sẽ tạo sự tiện lợi khi kết nối, mang đến trải nghiệm 
camera công nghệ cao cho cuộc sống hiện đại. 

Chọn địa chỉ mua bán camera uy tín 

Việc lựa chọn một địa chỉ bán camera uy tín không hề đơn giản, việc 
các cửa hàng bán camera mọc lên như nấm và camera nhái, kém chất 
lượng khiến khách hàng khó khăn khi lựa chọn một địa chỉ bán camera 
uy tín. Lựa chọn địa chỉ mua camera uy tín sẽ giúp đảm bảo chất 
lượng của camera cũng như độ bảo mật thông tin hình ảnh. 

FPT Camera hiện đã phát triển hệ thống các cửa hàng và đại lý ủy 
quyền khắp các tỉnh, thành phố trên toàn quốc nhằm cung cấp đến 
khách hàng những sản phẩm camera chính hãng của tập đoàn FPT 
chất lượng. 

Chọn camera giám sát ban ngày hay ban đêm 

Hầu hết các sản phẩm camera hiện nay đều được trang bị đèn hồng 
ngoại hoặc có khả năng quan sát trong điều kiện thiếu sáng. Nhưng 
để đảm bảo hiệu quả giám sát thì nên chọn camera giám sát ban đêm. 
Khoảng cách hồng ngoại cho camera an ninh gia đình ở mức 20m là lý 
tưởng nhất. 


Chọn thương hiệu nào cho gia đình 
Thị trường carnera giám sát hiện nay đa dạng các sản phẩm với nhiều 
thương hiệu, nhiều phân khúc giá. Nhưng chủ yếu là các sản phẩm 
camera đến từ các thương hiệu nước ngoài. Giờ đây, quý khách hàng 
đã có thể tin tưởng lựa chọn sản phẩm camera chất lượng, giá rẻ đến 
từ một thương hiệu nội địa của tập đoàn EPT - Đạt chuẩn hàng Việt 
Nam chất lượng cao. FPT Camera hiện đang là đơn vị phân phối chính 
hãng các sản phẩm camera thông minh, camera quan sát dành cho gia 
đình, các giải pháp camera cho doanh nghiệp giám sát an ninh và tiện 
ích không gian sống. 

Chọn đơn vị lắp đặt camera uy tín 

Lắp đặt camera đảm bảo yếu tố kỹ thuật và giúp camera hoạt động tối 
ưu nhất cần được thực hiện bởi các chuyên viên kỹ thuật. Việc tự lắp 
đặt camera có thể gây ảnh hưởng đến chất lượng công trình và khả 
năng giám sát của camera. Do đó, cần lựa chọn một đơn vị lắp đặt 
camera uy tín, vừa để tiết kiệm thời gian, vừa đảm bảo yếu tố kỹ thuật 
khi lắp đặt. 

FPT Camera cung cấp dịch vụ lắp đặt camera tại nhà tới khắp các 
tỉnh, thành phố trên toàn quốc. Đội ngũ chuyên viên kỹ thuật giàu 
kinh nghiệm, nhiệt tình sẽ mang đến cho khách hàng trải nghiệm dịch 
vụ tuyệt vời nhất. 


Trên đây là một số kinh nghiệm cơ bản khi chọn mua camera giám sát 
dành cho gia đình. Để có thể lựa chọn được sản phẩm phù hợp với nhu 
cầu và túi tiền, quý khách hàng có thể liên hệ với P7 Camera số 
hotline 19006600 để được tư vấn nhé 

Phạm Đạt 


